TỦ SACGH.TR+t`THỨCÊz:PHÄT:TRIỂN 
HUỲNH NGỌC TRẢNG 


5C) UV ¬\ 
THƯỜNG THÚC 


Sh 


Tiaf 


7Ì NHA XUẤT BẢN TRẺ 
hT THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 


Số tay 
thướng thức 
HÁT BỘI 


Số tay 
thưởng thức 


HÁT BỘI - 


Lời nói đầu 


Hát bội là một loại hình sân khấu truyền thống 
đã từng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn 
hóa của người Việt, nhất là ở miền Nam hàng bao 
thế kỷ trước đây. Sau những năm 20, 30 của thế kỷ 
này, hát bội bị cải lương lấn lướt làm mất vị trí vốn 
có. 

Có thể chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến hát bội 
không được công chúng hâm mộ như trước nữa. Song 
rõ ràng là với đặc trưng nghệ thuật mang tính chất 
ước lệ của nó, khán giả ngày nay khó có thể thưởng 
thức được hát bội. 

Phàm “hữu trí" mới "khả mộ”. Điều này lại càng 
đúng hơn đối với hát bội. Diễn viên hát bội đóng 
một vai tuồng nào thì không thể tự ý muốn ăn mặc 
sao cũng được, đi đứng, liếc ngó, múa máy chân tay 
thế nào cũng xong... Họ phải làm theo điệu bộ, cách 
thức đã được quy định một cách chặt chẽ nhằm biểu 
trưng cho những vai tuồng, tình cảnh, trạng huống 
tâm lý, tính cách nhân vật khác nhau. Do đó, không 
chỉ đòi hỏi diễn viên mà cả khán giả muốn thưởng 
thức hát bội cũng phải biết những quy định ước lệ 
Ấy. 


Giáo sư Đoàn Nồng trong Sự tích và nghệ thuật 
hát bội đã viết: “Điệu bộ hát bội không có ý tả chân: 
điệu bộ hát bội chỉ tượng trưng cũng như nhiều mỹ 
thuật của Á Đông. Nhà họa sĩ vẽ một cành hoa cúc, 
người xem phải tưởng tượng sau cành hoa cúc đó 
có cả một cảnh mùa thu với trăng trong gió mát, 
với trời xanh mây tĩnh. Với một đóa hoa lan, ta phải 
tưởng tượng đến trăm hồng nghìn tía của một trời 
xuân; thời một điệu bộ của hát bội tiêu biểu một 
cảm giác, một mối cảm tình, một nền luân lý trật 
tự xưa. Khi người diễn tuồng giơ cánh tay lên bộ 
cái bộ lau nước mắt là không phải tả chân cái buồn 
của mình mà chỉ ám hiệu cái buồn ấy để cho khán 
giả tự do tưởng tượng bao nhiêu nỗi đoạn trường 
tương tự như thế”. 

Không bao giờ thấy nghệ sĩ hát bội khóc nức 
nở. Để tỏ ra mình khóc chỉ lấy cánh tay đưa ngang 
mày rồi kéo nhẹ nhẹ cánh tay, ngụ ý gạt nước mắt 
hay nhún vai lên xuống vài lần ngụ ý tức tưởi; còn 
nêu là đào thì đưa vạt áo lên ngang mày rồi kéo 
qua nhẹ nhẹ để ngụ ý lau nước mắt đâm lệ. 

Lúc vui cười, nghệ sĩ hát bội (trừ ra vai hề) 
không có khi nào cười lăn chiêng, ngã nghiêng, ngã 
ngửa, mà chỉ cười ba tiếng mà thôi, thế mà khán 
giả hiểu sự vui của nghệ sĩ đến mức độ nào tùy theo 
cách cười của nghệ sĩ. Vả lại, cái cười của nịnh, 
trung, tướng, lão khác nhau: cái cười của trung thì 
thực thà, rộng rãi mà cái cười của nịnh thì hàm súc 
biết bao hèn hạ, dễ ghét làm sao!. 

Đến khi đánh giặc, ban nhạc xổ một hồi "trông 
chiêng" kèm theo cái "chụp chã” lùng tùng xà ầm 
ÿ vang trời ngụ ý khi ra trận, chiêng trống đánh 
thúc để cổ võ quân lính, phấn khởi chí anh hùng. 
Trong lúc đó năm bảy thanh niên cầm cờ, &Ïi một 


b) 


vòng trên sân khấu, la ó, phất cờ, tượng trưng một 
đạo quân ra trận. 

Một vài đào chạy thoát nạn (vợ Ngũ Văn Thiệu 
hay vợ Tiết Cương) giữa đường, đến kỳ “nở nhụy 
khai hoa”, trong hậu trường có người nhái tiếng 
khóc oa tu oa, một người lén đưa cho cô đào một 
con búp bê (khi xưa thì một "ông làng"), cô đào bồng 
con búp bê đứng dậy, thế là công việc sinh sản trên 
sân khấu đã xong; vừa lúc ấy, giặc rượt theo kịp, 
cô đào không có đường chạy thoát, đành bỏ mạng 
giữa bãi sa trường, chồng chạy đến than khóc rôi 
cầm cây thương gỗ làm bộ bới cái nền ván vài ba 
lần ngụ ý chôn thây vợ. 

Khi nghe báo một tin chẳng lành (ví dụ người 
chết) nghệ sĩ diễn tuồng trợn to đôi mắt, nhún hai 
vai liên tiếp, chân hïa lướt từ bên này qua bên kia 
sân khấu, ra vẻ hoảng hốt lắm. 

Về sự cỡi ngựa, hát bội cũng tượng trưng khéo 
léo một cách rõ ràng: tay cầm một cây roi ngựa, bắt 
chân lên quất vào hia rồi chân nhắc đi một vòng, 
khán giả có cảm giác rằng người nghệ sĩ đang tế 
ngựa mà chạy. 

Cho đến sự vuốt râu cũng có một quy chế sẵn: 
râu ngắn vuốt như thế nào, râu xồm vuốt như thế 
nào, râu dài vuốt như thế nào... Còn râu năm chòm 
của Quan Công thì có một cách vuốt riêng biệt, mỗi 
lần vuốt đều có ý nghĩa của nó. 

Nói tóm lại, bất cứ loại hình nghệ thuật nào 
cũng đòi hỏi người thưởng thức phải có những hiểu 
biết cơ bản về nó mới có thể gặt hái được cái thú 
vị khi thưởng ngoạn. Đặc biệt, đối với hát bội, loại 
hình sân khấu có tính chất tượng trưng như đã 


6 


trình bày, nên nắm được những quy định ước lệ của 
nó lại càng cần thiết hơn. 

Chính vì vậy, chúng tôi góp nhặt các tư liệu từ 
các sách báo đã xuất bản - đặc biệt là tài liệu Tìm 
hiểu hát bội cửa cố nghệ sĩ Huỳnh Hữu Hạnh do 
con trai của ông là nghệ sĩ hát bội Hữu Nhi cho 
phép sử dụng - để biên soạn tập sách nhỏ này nhằm 
mục dích giới thiệu những qui phạm cơ bản 'nhất 
của nghệ thuật biểu diễn hát bội, hầu giúp các bạn 
đọc khỏi bỡ ngỡ khi đến với loại hình sân khấu 
truyền thống này. 

Để có thêm hình ảnh minh họa, chúng tôi chọn 
một số bức vẽ mặt hát bội trong sách Sự tích và 
nghệ thuật hát bội cửa cụ Đoàn Nồng in kèm theo 
bài viết. 

Khi tập sách này biên Soạn xong, chúng tôi được 
anh Nguyễn Duyên cung cấp bộ ảnh chụp các bức 
vẽ “mặt tuồng" do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Vĩnh Huế 
thực hiện. Chúng tôi đưa bộ ảnh này vào sách, ïn 
một phần riêng biệt để cống hiến bạn đọc một mảng 
mỹ thuật độc đáo của loại hình sân khấu truyền 
thông này. 


1.1994 
H.N.T 


Điệu bộ 
cơ bản 


I. VỀ ĐÔI MẮT 
_ Đối với các diễn viên hát bội, đôi mắt là nguyên tắc 
diễn xuất hàng đầu. Những suy tư đều được thể hiện 
bằng đôi mắt, tức mỗi cách nhìn, cách ngó đều biểu thị 
một thái độ, một trạng huống tình cảm cụ thể. Mình vui, 
khán giả phải thấy cái vui trong mắt mình; mình buồn, 
giận, ghét thì khán giả củng nhận thấy điều ấy trong 
mắt mình. 
- Ngó nghiêng xuống: tượng trưng sự suy nghĩ để tìm 
mưu tính kế gỡ rối, giải nguy. 
- Ngó mơ nhìn: (đôi mắt mơ nhìn vào người khác) 
tượng trưng sự yêu đương, ái tình. 
- Đảo lộn không ngừng: tượng trưng bị tà ma nhập, 
loạn trí, điên. 
Nói theo thuật ngử của hát bội thì con mắt có nhiều 
cử động: trợn, trừng, liếc, đảo, ngó. Những từ ấy chắc 


8 


không cần giải thích dài dòng, sau đây chúng tôi xin chỉ 
ý nghĩa của các cử động của đôi mắt. 
- Trợn to: tượng trưng sự giận dử. 
- Trừng (vừa trợn vừa nhìn ngay) tượng trưng nghiêm 
huấn, nghiêm trị. 
- Trợn sửng (trợn to và ngó sửng): tượng trưng sự 
kinh khủng. 
- Liếc qua liếc lại: tượng trưng sự oai vệ, hùng dũng 
của các vai kép võ và các vai đào võ. 
- Đảo tròn: tượng trưng sự hùng dũng của các vai 
kép võ khi đối trận với địch tướng. 
- Ngó đằm, liếc chậm: tượng trưng sự hiền từ. 
- Ngó đằm, chăm chỉ: tượng trưng sự thương hại, sự 
thông cảm nỗi khổ của người đối thoại. 
- Ngó nghiêng: tượng trưng sự khinh người (xem 
người bằng nửa con mắt). 
- Liếc qua, láy lại (liếc qua người ta rồi láy lại mình) 
tượng trưng sự trêu ghẹo người (kép ghẹo đào) hay là 
(đào ghẹo kép). 


II. VỀ TAY 
- Theo hát bội, ngón tay chỉ luôn có nghĩa. Khi thì chỉ 

một ngón, khi thì chỉ hai ngón; ngón tay chỉ khi nghiêng, 
khi úp. Mỗi cử động đều có lý do khác nhau. Dưới đây 
tôi xin kể những cách chỉ thông thường. 

- Chỉ bằng hai ngón úp, thẳng trước ngực: là cái chỉ 
người hay vật ở gần, của kép võ hay đào võ. 

- Chỉ bằng hai ngón tay nghiêng, thẳng xéo hướng: 
là cái chỉ người hay vật ở xa, của kép võ hay đào võ. 

- Chỉ bằng một ngón úp, thẳng trước ngực: là cái chỉ 

. người hay vật hiện diện, của kép văn hay đào văn. 


- Chỉ bằng một ngón úp thẳng xéo hướng: là cái chỉ 
cảnh buồn hay vui, hay trông tin, của kép văn hay đào 
văn. 

- Chỉ bằng hai ngón, quay tròn lên, cả hai tay: là chỉ 
đuổi hay chận không cho người ta chạy thoát. 

- Chỉ một ngón, điểm điểm trước mặt người: là chỉ 
để dạy dỗ người ấy. 

__~ Chỉ một ngón, điểm điểm bên cạnh tai: là đương 
lắng tai nghe. 

- Chỉ một ngón, đặt lên gò má: là nói đến nhan sắc 
của mình. . 

- Chỉ một ngón, để lên giữa miệng và cằm: là tỏ ra 
mình mắc cỡ, hổ thẹn. 

- Chỉ một ngón rồi lấy lại chỉ vào mình: là tỏ ý chọc 
ghẹo người đối diện với mình (ví dụ Lưu Kim Đính chọc 
ghẹo Cao Quân Bảo; Phàn Lê Huê ghẹo Tiết Định San 
V.V...) 

- Chỉ một ngón, lêu lêu trước mặt người: là ngạo nghễ 
người, chộ người. 

Cách chỉ ngón tay, tùy vai tuồng, khi thì dịu dàng, 
ngộ nghĩnh, khi thì thô kệch, cộc căn, khi thì hùng hồn, 
phân nộ v.v... Đặc biệt khi đối thoại, kẻ dưới không bao 
giờ được chỉ vào người trên; bầy tôi không chỉ vào quân 
thượng; con cái không chỉ vào cha mẹ. 

Một nguyên tắc chung cho đào kép về phép CHI: hề 
chỉ chỗ nào thì mắt phải ngó theo chỗ ấy chứ không được 
tay chỉ một nơi mà mắt thì ngó một ngả. 

Chỉ một phép chỉ như trên, chúng ta đã thấy sự tỉnh 
tế của nghệ thuật hát bội. Nó chăng khác một bản nhạc, 
có nhịp nhàng, tiết tấu, nếu biết trình điên cho đúng điệu, 
thêm sự diễn xuất mặn mòi và sắc sảo riêng của người 
nghệ sĩ, sẽ thực sự đem lại thích thú cho khán giả vậy. 


10 


KÉP VÕ - MẮT TRÒNG XÉO 


KÉP VÕ TRUNG - MẮT TRÒNG XÉO 
(Phàn Diệm « con Phàn Định Công - San Hậu) 


QUAN VÕ TRUNG - MẮT TRÒNG XÉO 


II. VUỐT RÂU 

Hát bội, cũng như các hình thức biểu diễn khác, đưa 
ra sân khấu đủ hạng người: nam, nữ, trẻ, già. 

Vì hát bội thường diễn những tích xưa, mà thuở xưa 
người Á đông có "mốt" để râu, cho nên sân khấu thường 
có kép râu: đứng tuổi thì râu đen (ví dụ Lưu Bị, Quan 
Công, Trương Phi, Triệu Khuông Dân, Cao Hoài Đức, 
Nhạc Phi v.v...), già thì râu bạc (ví dụ Phàn Đình Công, 
Ngủ Bá Xa, Lục Phụng Công v.v...) 

Râu đen có nhiều thứ: râu ba chòm, râu năm chòm 
(Quan Công), râu cắt (Mạch Lương, Ngụy Diên), râu quắn 
(Trương Phi, Tạ Đình Ôn), râu liên tu (Đổng Trác, Tào 
Tháo), râu chuột (Lôi Nhược, hề). 

Râu không phải muốn vuốt sao tự ý, người nghệ sĩ 
hát bội phải biết cách vuốt theo quy ước đã định sản. 
Nguyên tắc chung của phép vuốt râu: vuốt nửa chừng rồi 
ngưng lại, ngụ ý mình đang có điều gì thắc mác buộc phải 
suy nghĩ; vuốt luôn ngụ ý mình đã suy nghĩ và đã tìm 
được biện pháp giải quyết thắc mắc rồi. Ví dụ, trong tuông 
Phục Hoa Dung, khi nghe Tào Tháo kể ơn dài dòng, ông 
Quan Công lấy làm phân vân, tay mặt vuốt chòm râu bên 
mép tai, nhưng vuốt đến nửa chừng thì ngưng, nói lỗi: 

Văn ngôn Tào thừa tướng 
Ngô tâm bất tự an 

(Nghe Tào thừa tướng kể, 
Lòng ta thấy không yên) 

_ Kế đó, Quan Công ra dáng suy nghĩ một chút rói mở 
mắt lớn ra, nhìn Tào Tháo đương quỳ dưới đãt, tay vừa 
luồn vuốt chòm râu, miệng vừa nói lôi: 

Tào công! Niêm tiền án (ta) dĩ đức xả chỉ 

(Này ông họ Tào, ta vì nghĩa trước kia cho nên ta lấy 
đức mà tha cho đó!) 


16 


Ngoài nguyên tắc chung đó, chúng ta nên hiểu nghĩa 
những cách vuốt râu khác như sau đây: 
Râu ba chòm hay năm chòm: 
- Hai ngón vuốt chòm bên mép, nửa chừng ngừng tay 
: ngụ ý suy nghĩ một điều thắc mắc. 
- Vuốt thẳng tay : là ngụ ý đã suy nghĩ xong rồi. 
- Hai bàn tay bợ trọn hàm râu thẳng xuống: là ngụ 
ý mình có điều gì đắc ý, tự mản, vui vẻ. 
- Một tay bợ hàm râu quăng bổng qua một bên: là 
_ngu ý giận dử và thách đố người đối thoại. 


_—- 


lạ 


Râu quắn: 

Kép mang thứ râu này đều là tướng dữ như Trương 
Phi, Vỏ Tam Tư, Võ Văn Thành Đô, Tạ Ôn Đình... Thứ 
râu này chỉ có một cách vuốt mà thôi: dùng ngón cái và 
hai ngón kế lật ngửa ra đẩy từ bên này qua bên kia, rồi 
lật úp ba ngón láy lại qua bên này. Lúc đắc ý, vui vẻ thì 
vuốt chậm rãi, còn lúc giận dử hay bất bình thì vuốt mau 
nhiều lần liên tiếp. 

Râu liên tu: 

Râu liên tu là thứ râu không có phân ra từng chòm, 
mà liền từ mép tai bên này qua mép tai bên kia. Những 
bọn gian hùng, nịnh thần như Đồng Trác, Tào Tháo, Bàng 
Hồng, Bàng Như Trung, Tần Cối v.v... Có bộ râu này và 
thường mặt mốc (mặt mốc, râu rìa). 

Râu liên tu vuốt như sau: 

- Hai bàn tay ôm hàm râu vuốt xuống, nửa chừng 
ngừng lại: là ngụ ý có điều thắc mắc, đương suy nghĩ. 

- Vuốt thẳng xuống: là ngụ ý xong rồi. 

- Một tay choàng qua vuốt kéo trở lại: là ngụ ý "ta 
đây ai ai củng phải kiêng nể". 


17 


- Lần hai bàn tay phía trong, phất hàm râu ra: là tỏ 
ý đang giận dữ. 

Râu cắt: 

Những tướng cạnh thường mang râu này (Mạnh 
Lương, Giảo Kim lúc trẻ, Ngụy Diên v.v...). Thứ râu này 
vì quá ngắn nên chỉ có một cách vuốt: trọn bàn tay lật 
úp đưa qua láy lại trên hàm râu. 

Củng như đối với râu quắn, lúc đắc ý vui vẻ thì vuốt ` 
chậm rải, lúc giận dử thì vuốt mau và nhiều lần liên tiếp. 


Râu chuột: 


Râu chuột tức là râu mép, hai chùm mỏng và dài 
thòng xuống. Thứ râu này chỉ có bọn nịnh hạ cấp và hề 
mang mà thôi. (Thằng Nhược trong tuồng San Hậu mang 
râu này). 

Chỉ có một cách vuốt: dùng ngón cái và ngón trỏ xe 
mép râu rồi búng lên, bên trái hay bên mặt củng vậy. 
Khi vuốt như thế, người nghệ sĩ mang râu này chỉ ngụ ý 
làm cho khán giả ghét con người tiểu nhân hèn hạ mà 
thôi. 

IV. CHÂN 

__ Trên đây chúng tôi đả nói về bộ CHỈ, RÂU, bộ VUỐT 
RÀU, đó củng là một phần điệu bộ của tay rồi. Trước khi 
đẻ cập đến điệu bộ chân (có thể nói là phần khó nhất của 
hát bội) bạn đọc nên làm quen trước với một bộ tay rất 
thông dụng của hát bội, gọi là bộ KHAI. 

Nghệ sĩ đóng vai võ, tay có cầm vủ khí hay không, 
trong buồng bước ra trước phải dùng hai tay mà múa bộ 
KHAI có vẻ như mở ra vậy: kế đó lấy chân mặt mà NIÊM 
(đặt cái chân hơi nghiêng, gót chân hơi lỏng đất) sau bàn 
chân trái, rồi đặt chân THINH lên (chân cong hơi đưa 
cao ngang gối) và liền đó KÝ xuống (đặt gót chân xuống 


18 


BAO CÔNG (Tống) ` 
(Trắn có mặt trăng và liên my sao Bắc đâu) 


THẢY RỦÙA - MẶT THAU 
(Dư Hồng (Tam hạ Nam Đưởng)] 


“TƯỚNG NINH 
(Tạ Ôn Đình - Sơn Hâu) 


đất, ngón chân hơi đưa lên) trước bàn chân trái CÂU tròn 
lên cao (chân hơi cong đưa lên cao) xây tròn cái mình ba 
vòng, xong rồi chân trái để xuống đứng hình chử đỉnh. 

Những bộ KHAI của hai tay, và những bộ NIÊM, 
THINH, KÝ, CÂU của hai chân phải cần thấy biểu diễn 
mới quan niệm một cách rõ ràng được, nơi đây chỉ thuật 
qua cho bạn đọc có một ý niệm vậy mà thôi. 

Đào võ khi trong buồng bước ra cũng phải làm y như 
vậy, có điều phải múa kín đáo hơn, chân không giơ lên 
cao và không hở hang như kép vậy. Chính vì thế mà bộ 
múa của đào võ xem vừa đẹp mắt mà vừa thanh nhả 
không có chút gì lố lăng. 

Sau đây, chúng tôi xin nói qua về điệu bộ tổng quát 
của mỗi vai hát bội. 

Lão võ: chân đi chậm rãi, mỗi bước đều phải THINH 
gối lên, khi bỏ chân xuống phải đứng theo hình chử đỉnh. 

Lão võ thì mang râu liên tu trắng, trong trào thì mặc 
MĂNG, ra trận thì mặc GIÁP. Ví dụ: lão Phàn Định Công 
(tuồng San Hậu). 

Lão văn: phải tế chỉnh, chân đi theo hình chữ đỉnh 
thẳng gối, khi đứng hai chân khít lại (không hở hang như 
lão võ). Mang râu trắng ba chòm. Tại trào mặc LONG 
BÀO, ra ngoài mặc CÂM BÀO. 

Lão tiều: chân đi đứng theo hình chữ định, lụm cụm, 
hơi còm lưng, râu ngắn bạc ba chòm, quần áo màu nâu, 
đầu bạc vấn khăn xéo. 

Lào tu tiên: đi đứng đằm thắm, thăng gối, chử đỉnh 
khít, râu ba chòm đen hay trắng, ở trong mặc quần áo 
vàng, ra ngoài mặc áo BÁ NẠP. 

Vua Tông: tức là vua Tàu (Tống, Đường, hay Minh) 
đi đứng tế chính, chữ đỉnh khít, có râu hay không tùy 
theo vai tuồng, mặc Măng rồng, đội mảo Cửu Long vàng. 


26 


Vua Phiên: đi đứng củng như các vai vỏ tướng, có 
râu hay không tùy theo vai tuồổng, mặc Măng Rồng, đội 
mão Cửu Long xanh. 

Tướng râu ngắn: (tức là tướng dử như Trương Phi, 
Võ Văn Thành Đô, Tiết Cương v.v...) đi đứng chử đỉnh 
thẳng gối, khi đối chiến chân La xóc nếu thắng, khi bại 
thì chân bé. Ở trong trào thì mặc long chân, ra trận thì 
. mặc giáp, đội đoi hay đội kim khôi. 

Tướng râu quắn cài đầu như Trương Phi thì củng 
một điệu bộ, nhưng lưng hơi cong một chút. Trương Phi 
-_ phải hét lớn, mắt trợn to (thỉnh như lôi, mục như điểu) 
không hề BỀ SÀNG (không hể sợ ai và chịu thua ai). 

Tướng cạnh: đi, đứng, thỉnh gối thấp, múa BAN 
lia chạy nhỏ. Mặc song mang. 

Hoài tử. tướng ở rừng, núi, tướng nghèo (như Châu 
Xương). Điệu bộ củng như các tướng mặc song mang trên 
đây. Râu cắt hay không râu tùy theo vai tuồng. 

Kép võ: đi đứng chử đỉnh khít. Thỉnh cầu cao, múa 
vẻ mạnh dạn. Thường đội kim khỏi. 

Kép văn: đi đứng chử đỉnh khít, nhẹ nhàng chậm rải. 

Kép cợt: đi đứng lăng xăng, không hàng ngủ, thứ tự 
chỉ cả. 

Đào võ: đi đứng chử đỉnh khít. Múa bộ oai vệ nhưng 
kín đáo, chân không giơ cao, không bước lớn. 

Đào văn: đi đứng chử nhất, nhẹ nhàng chậm rải. 

Đào cợt: đi khi chậm khi mau, không có quy chế gì 
cả. 

Lão bà: chân đi chậm, lưng còm. 


V, €CỔI NGỰA 


Bộ điệu cởi ngựa của hát bội thực là khéo léo. Mặc 
dù là tượng trưng, người xem có cảm tưởng rõ rệt răng 


í 


MẶT YÊU TĂNG 
(Mật đà Tăng (Vạn Bửu)] 


# 


( 


[LÍ 


Gỳ: 


š 


7 
Ụ 


KHI TU THÀNH YÊU TIÊN 
(Đại Thánh Tế Thiên (Tây du) 
Lục nhĩ Hấu (Giác sanh Duyên) 
Bạch Viên (Phong thần) 
Viên Hồng (Phong thần)... ) 


29 


YÊU HỒ LY (Phong thần) 


30 


KÉP VÕ NỊNH 
(Bạt Hổ (Dương Chấn Tử) 


"€ 


jl 


nghệ sĩ trên sân khấu đang cỡi ngựa. Chỉ có một roi mà 
làm cho người xem có cái cảm giác như thế, hát bội quả 
không phải là một nghệ thuật tỉnh vi hay sao? 

Kịch sĩ hát bội tài danh cũng phải mất hết sáu tháng 
trời để học cho sành điệu bộ cởi ngựa. Người cởi ngựa đả 
mất nhiều công phu như thế đã đành, kẻ giử ngựa cho 
chủ cũng không phải là không tốn công mà đóng vai tên 
quân giử ngựa được. 

Thực vậy, trong một buổi trình diễn hát bói, khi nghe 
anh kép võ gọi "mã lai" (hãy đem ngựa đến cho ta), khán 
giả thấy trong buồng ló ra cái roi ngựa rồi thụt vô, rồi 
lại ló ra, kế đó tên quân giử ngựa té nhào ra như bị ngựa 
đá lộn ngược ra trước, tay cũng vẫn còn cầm cái roi; rồi 
với cái roi ấy, anh giả bộ làm chứng (trong buông có tiếng 
ngựa hí), anh võ gáy nó ra dáng kềm dỗ nó... Chừng nó 
giao cái roi cho anh kép thì anh này mới lấy điệu bộ lên 
ngựa. 

Muốn làm điệu bộ "lên ngựa" nghệ sĩ hát bội phải 
dùng chân trái th¡nh lên cao (ngụ ý bước lên chân đứng) 
rồi để chân trái xuống, tay cầm roi ngựa quất vào chân 
mát (ngu ý đã lên ngựa), tay trái nắm lại (ngụ ý năm dây 
cương), tay mát giơ roi ngựa lên cao (ngụ ý giục ngựa), 
liên theo đó hai chân đi lẹ, bước ngắn (ngụ ý tế ngựa). 

Hát bội Quảng Đông củng có một điệu bộ cởi ngựa 
gần giống như hát bội ta. Muôn ra bộ NGỰA TẺ, nghệ 
sĩ Quảng Đông co chân trái lên, dùng chân mặt mà nhắc 
đi đều đều một vòng sân khấu. Con khi nào dùng hai 
chân nài bước lớn thì ngụ ý ngựa sải. Điệu bộ này có 
nhiều nghệ sĩ hát bội của ta cũng nhái theo. 

Khi xuống ngựa, nghệ sĩ bước qua một bên rồi ra bộ 
tháo dây cương cột vào cột cây, quãng roi ngựa xuống 
đất. 


32 


VI. VÀO NHÀ, RA NHÀ 

Làm bộ bước vào nhà, nghệ sĩ hát bội dùng chân trái 
Thinh lên rồi bước qua, ngụ ý bước qua khỏi ngạch cửa 
để vào nhà trong. 

Đến khi bước ra khỏi nhà, nghệ sĩ dùng chân mặt 
Th¡nh lên, bước lớn qua, ngụ ý bước qua khỏi ngạch cửa 
để đi ra ngoài ` 

Nếu vào một cái chòi thì đồng thời phải cúi đầu xuống 
thấp khi vào củng như khi ra, ngụ ý "cúi đầu lòn thấp 
mái nhà" như cụ Nguyễn Du đã mô tả trong truyện Kiểu. 


VII. NGỒI GHẾ 

Khi ngồi lại trên ghế để ở sân khấu, nghệ sĩ hát bội 
(trừ vai hề) không phải ngồi đại thế nào cũng được đâu. 
Ngồi phải để hai chân chấm đất theo hình chử định (một 
bàn để nằm ngang, một bàn để nằm dọc, theo hình chử 
đỉnh giống như chử T hoa nằm ngược vậy). 

Lúc sau này, chúng tôi thấy có vài đào kép ngồi "tréo 
mảy". Như thế là sai lầm rồi vì nghệ sĩ hát bội không bao 
giờ ngồi như thế, ngoại trừ khi làm hề thì muốn sao tự 
ý cốt để chọc cười khán giả thì không kể. 

VIII. BỘ CHÂN LẪN TAY 

Múa thường dùng chân lân tay. 

Trên đây, chúng tôi có chỉ những bộ chân riêng và 
tay riêng. Đây, chúng tôi xin chỉ những bộ trong đó nghệ 
sĩ dùng chân và tay lẫn lộn. 

Ây là những bộ: xỏ léo, dang (dương) oai, lật, thỉnh, 
luông, la thuận nghịch, bê. 

Xö léo: bàn tay trái xỏ trong nách tay mặt, tay mặt 
choàng lên tay trái, cuốn tròn luôn thân mình và chân 
múa tròn một vòng. 


33 


Dang (dương) oai: xè hai bàn tay tréo ngoe, quây tròn 
trước ngực rồi dang ra hai bên trái và mặt, hai chân cũng 
tréo qua lại như hai tay vậy. 

Lật: chân mặt co lên rồi để xuống. NIÊM sau gót 

chân trái, ngả úp mình thẳng lưng rồi thỉnh chân trái 
lên cao, lật cả mình ngửa dậy cho gọn. Trong lúc ấy hai 
tay chống nạnh, khi lật ngửa mình rồi thì tay chỉ theo 
hướng tùy vai tuồng. 


Ba bộ xỏ léo, dang (dương) oai và lật đều có dùng 
trong lối bạch của những kép võ. Đào võ có dùng hai bộ 
xỏ léo, và dang oai trong khi bạch nhưng không dùng bộ 
lật, thành thử bộ này chỉ dành riêng cho kép mà thôi. 

Thinh luông: chân trái thỉnh lên cao thẳng gối, chân 
mặt chấm đất cho tế (tức là cho vững chắc). Tay trái sè 
âm (tức là sè mà úp xuống, còn sè dương là sè ngửa ra), 
thẳng cánh, tay mặt giơ cong lên ngang trán sè dương 
phía bên mặt rồi ngồi xuống chấm đất. 

Bộ này Cao Hoài Đức dùng lúc xét cung (tuông Trảm 
Trịnh Ân) hay Châu Du dùng lúc mời Quan Công uống 
rượu (tuông Giang Đông phó hội). 

Lia thuận nghịch: hai bàn chân chấm đất, chúm lại, 
nhón gót lên, cùng một lúc nhắc liên tiếp từ bên này qua 
bên kia, như thế gọi là la. Lia thuận: một vòng tròn qua 
phía bên mặt; lia nghịch: trở lại một vòng tròn qua bên 
trái. Trong lúc ấy tay mặt cặp dây thương đứng sáu lưng, 
còn tay trái cung tròn đưa ra trước. Cặp mắt trợn to lên. 

Lia như vậy cho đến ngay trước mặt kẻ địch mới thôi. 
Nghệ sĩ dùng bộ !⁄a để tỏ ý khinh rẻ đối phương cho nên 
khi đến trước mặt đối phương thì thường ra bộ phun nước 
miếng hay hất cằm hay dùng ngón tay cái chỉ vào mình, 
còn ngón tay út thì chỉ vào kẻ nghịch. 

Ví dụ: Tạ Ôn Đình với Phàn Diệm trong lớp thứ ba 
tuồng San Hậu. 


34 


Bê: bộ này đào kép thường dùng trong những khi 
nghe báo một hung tin, ví dụ Đào Tam Xuân nghe báo 
Trịnh Ân chết, Hoàng Phi Hổ nghe báo Giả Thị đã bị đá 
rớt xuống Bá Lạc Đài... 

Các kép võ hay kép văn pha võ, khi bê phải chúm 
bàn chân lại, nhón gót cùng một lúc nhấc mau từ bên 
này qua bên kia, với vẻ uyển chuyển lắm. Khi đến bên 
kia rồi thì trở lại bên này. 

Nói như trên, bộ bê cũng hơi giống bộ lia, nhưng bê 
có vẻ yếu đuối, còn lia thì có vẻ mạnh mẽ và chằm hẫm. 

Đối với đào võ, thì bê với một điệu bộ khác: hai bàn 
chân để sát dưới đất, gần khít nhau, rồi cùng một lúc 
nhấc nhẹ nhẹ từ bên này qua bên kia và trở lại. 

Trong lúc bé, đào hay kép có bộ mặt biến sắc, hai tay 
run rẩy tỏ vẻ kinh khủng lắm. 

Kép văn cũng bê một điệu như đào. 

Điều nên để ý là về la cũng như bê, điệu bộ hai tay 
và mặt mày đi đôi với sự lia hay bê ấy. Người la thì hay 
tay (hay một tay) nắm chặt lại, cung ra, tỏ vẻ khiêu khích 
đối phương, còn người bê thì hai tay bủn rủn, bộ mặt hơ 
hải. 

IX. XÓC XÔNG 

Bộ 'xóc xông" là một điệu bộ của cái mặt. Tướng võ 
mặt đen, mặt rằn rực thì phải xóc lên. Hai gò má rung 
động lên, gọi là xóc xông. Đồng thời nghệ sĩ trợn mắt to 
lên phun râu ra, ngụ ý người hùng mạnh hung dữ. Những 
kép này là Trương Phi, Tạ Ôn Đình, Võ Văn Thành Đô, 
Trương Khuê, Võ Tam Tử, Tiết Cương v.v.. 

Yêu cầu cơ bản đối với đào kép hát bội là bộ mặt 
phải biểu lộ được tình cảm của mình. Chẳng hạn đóng 
vai Trương Phi mà bộ mặt im lìm, không biết xóc xông 
thì không ra ông tướng nóng nảy này. Do đó, khi vừa 
trong buồng ra, chỉ bộ mặt và cặp mắt của nghệ sĩ củng 


đ5 


đủ làm cho khán giả thấy được tính cách hung tợn và tài 
lực của mình, mặc dù chưa phải cất tiếng hát câu nào. 
Chỗ hay, chỗ khéo của sự tượng trưng của hát bội là như 
vậy. 

Lưu ý: Kép, đào mặt đỏ hay mặt trắng không dùng 
bộ xóc xông. 


X. MÀU MÈ 

"Màu mè” là thuật ngử chỉ tài năng biểu hiện các 
trạng huống tâm lý của các vai diễn: vui, buồn, giận dử, 
sợ hải... 

Khi vui thì mặt hân hoan, mắt sáng, giọng cười giòn 
giã. Tất nhiên, người trung vui khác với kẻ nịnh, kép vui 
phải khác đào. 

Khi buồn, lúc gặp cảnh ngộ bị đát thì diễn viên vừa 
cất giọng nói lối thương, mắt rưng rưng lệ; khi dứt lối 
thông qua Nam ai thì lệ tuôn đầm dề để làm cho người 
xem phải động lòng. 

Khi giận, diên viên dùng một miếng gô lớn bằng bàn 
tay, đập mạnh xuống bàn hay ghế bốp bốp. Tay chỉ, miệng 
thét to dùng lời rây rà, dạy bảo. Cũng có khi dùng điệu 
bộ và lời nói mà không dùng miếng gô. 


Khi sợ, diễn viên dùng nhiều điệu bộ khác nhau để 
thể hiện: cúi rạp mình xuống, mắt láo liên, mặt thất sắc, 
hai bàn tay chắp lại, chân bước nhẹ, chân cóm róm. 

Ganh ghét là trạng huống tâm lý phổ biến trong các 
tình tiết diễn tả sự ghen tức của các chánh hậu với các 
thứ phi, nhất là bà thứ nào có sinh hoàng nam. Diễn viên 
thường nghiến răng:trong lúc nói, mặt hầm hâm, tay run 
vì giận... 

Thương yêu là tình cảm giửa cha con, vợ chông. Theo 
quan điểm truyền thống thường không thể hiện ra ngoài 
một cách lộ liễu, trừ trường hợp vợ chồng phải xa cách 
nhau thì chông hoặc vợ vịn vai nhau để than vn, không 
có âu yêm quá mức được. 


36 


Cách 
hóa trang 


Cách hóa trang của hát bội không có tính chất hiện 
thực mà hoàn toàn tượng trưng. Vì thế người xem hát 
bội phải biết ngay khi diễn viên trong buồng bước ra sân 
khấu là người gì: lão, tướng, kép văn, kép vỏ, v.v... nhất 
là biết ngay y là người Tống (Tàu) hay là người Phiên, 
người trung hay người nịnh. Trung, nghĩa là trung với 
nước: cha hiền, con hiếu, vợ thảo, chóng lành, bạn thiện 
thủy thiện chung; còn Mnh là lừa thầy phản bạn, lòng 
chứa những ý tưởng xấu xa, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, 
nhất là mong lòng tiếm đoạt ngôi vua, không kể gì đến 
tam cang ngủ thường. 

Cách hóa trang của hát bội gồm có cách vẻ mặt, trang 
phục và cách mang râu tóc. 

I. CÁCH VẼ MẶT 

Làm nghệ sĩ hát bội, phải có ít nhiêu hiểu biết về 
hội họa vì thường chính mình vẻ mặt cho mình. Ai thường 
xem hát bội cũng phải nhìn nhận răng có nhiều kép vẽ 


37 


mặt thật khéo, dù cho là một họa sĩ chuyên nghiệp cũng 
chưa chắc đã hơn, vì có nhiều bộ mặt khó vẽ như Tạ Đình 
Ôn, Trương Phi, Dư Hồng vân vân. Hát bội tự vẽ nhiều 
bộ mặt có thể nói là mỹ thuật, ví dụ như bộ mặt Trịnh 
Ân, khán giả thấy rõ là bên lớn bên nhỏ, một con mắt 
lớn một con mắt nhỏ y như trong chuyện Phi Long miêu 
tả vậy, bộ mặt Hạ Hầu Đôn chột mắt (vì đánh giặc bị tên 
lọt tròng) thấy rõ là người một mắt; bộ mặt Chung Vô 
Diệm rằn rực, răng lộ tợ nanh, làm cho khán giả nhận 
đúng như câu tục ngử "Đẹp như Tây Thi mà không hay 
trang điểm, xấu như Vô Diệm mà lại thích trau dồi". Đến 
như những mặt yêu, bàng môn tả đạo, Hạng Võ v.v... thực 
là vẽ cho khéo phải mất nhiều công phu. 

Hát bội vẽ mặt không phải cố ý muốn đi cho gần sự 
thật mà trái lại, chỉ muốn dùng màu sắc mà tiêu biểu 
tánh tình mà thôi. 

Quan văn trung: mặt trắng (mặt thiệt); nếu là lão 
thì vẽ thêm chân mày trắng. 

Quan võ trung: mặt đỏ, có lẽ căn cứ vào mặt ông 
Quan Công. Truyện Tam Quốc Chí chép rằng Quan Công 
mặt đỏ như gấc. Đôi khi mặt đỏ tròng táo (ở dưới con mắt 
có nhiều quầng đen) như Nhạc Phi, Phàn Định Công v.v... 

Nhưng nên để ý kép Phàn Diệm thì cũng có tròng 
đen nhưng có râu, nên vẽ mặt tròng xéo. Phàn Định Công 
lúc thứ nhất râu đen thì vẽ tròng táo, đến hồi San Hậu 
thứ ba râu bạc vẽ tròng lỏa. 

Tướng: mặt vẽ đen lẫn trắng, thường thêm vào chút 
ít đốm đỏ, trông thấy bộ dữ tợn: Trương Phi, Trịnh Ân, 
Trịnh Oai (con cháu Trịnh Ân) thì vẻ tròng trứng. 

“Tướng Phiên: mặt rằn rực. Tướng Phiên thường đeo 
hai lông trĩ trên mão. Lúc sau này, có lẽ vì lý do thẩm 
mỹ hễ là tướng thì luôn luôn trên mão có đôi lông trĩ dài, 


38 


dù là tướng Phiên hay tướng Tống cũng vậy. Ngày nay, 
cho đến đào võ củng giắt lông trĩ cho có vẻ oai phong. 

Thầy Rùa: tức là những thú vật tu lâu năm thành 
địa tiên (triệt giáo) như Dư Hồng, Dư Triệu, Hồ Ngươn 
v.v... Thường gọi là tả đạo bàng môn. Mặt có vằn vện, 
đeo mắt thau, bụng to chướng lên (bựng phép). 

Nịnh thần: mặt xám, mặt vỏ cua, mặt đỏ lợt, mặt 
mốc (như Tào Tháo: mặt mốc, râu rìa). Chỗ giữa hai con 
mắt có một đốm trắng. 

Tiên: tức là người tu hành thành thiên tiên. Mặt 
trắng (mặt thiệt) hai bên gò má có hai đốm đỏ, râu đen. 
Ví dụ: Trần Đoàn lão tổ (Hi Di tiên sinh, nhờ ngủ mà 
thành tiên). Nam Cực tiên ông, Thái At chơn nhơn, Liễu 
Nhất chơn nhơn (Tôn Tẩn) v.v... 

Kép núi: mặt vẽ xanh xám, mắt tròng xéo, có một cái 
vòng xéo trên mắt), má đỏ, đen hay xanh, đầu có khán 
đen. 

Đào: mặt trắng (mặt thiệt,. 

Trên đây là nói một cách tổng quát. Có những đào 
hay kép có bộ mặt riêng biệt, không giống ai mà nghệ sĩ 
hát bội cần biết để vẽ cho đúng. 

Ví dụ bên đào thì có Chung Vô Diệm mặt phải vẽ có 
vằn có vện, có hai cái răng lộ ra ngoài và trên đầu có ba 
cái sừng nhỏ. 

Bên kép thì có nhiều mặt khác biệt. Mặt của Quan 
Công thì đỏ bầm, mày tầm mắt phụng (mi tằm phụng 
nhän), râu đen dài năm chòm. Mặt của cha Hoàng Phi 
Hồ củng đỏ, nhưng có gân trắng chạy dài theo hai bên 
sống múi. Triệu Khuông Dẫn củng mặt đỏ nhưng chân 
mày nối tiếp theo như hình chữ nhật (hồng diện liên mì). 

Mặt Trịnh Ân thì không đều, mắt lớn mắt nhỏ. như 
đã nói ở đoạn trên. Mặt Hạ Hầu Đôn thì chột một con 


39 


mắt. Mặt Đơn Hùng Tín thì xanh như chàm, râu lại đỏ. 
Ngô Tôn Quyền cũng vậy. 

Tưởng nên nói thêm rằng chỉ có cái mặt của Thổ Địa 
thì không vẽ, môi khi có đóng vai Thổ Địa thì nghệ sĩ 
mang cái mặt nạ thổ địa vào. 

Sự vẻ mặt của hát bội, đại khái, dựa vào sự phân 
biệt một cách tượng trưng, người Tàu với người Phiên, 
kẻ trung với đứa nịnh. Một khi bạn đã xem phần này rồi 
thì trên sân khấu hát bội bạn phân biệt được ngay những 
loại nói trên. 


II. CÁCH TRANG PHỤC 

Theo trong sách Sự tích và nghệ thuật hát bội của 
Đoàn Nông, trang phục của hát bội rất giống y phục của 
các quan triều Nguyễn trước đây và vì thế mà nó có tính 
cách "tả chân” chứ không có tính cách tượng trưng như 
điệu bộ, dàn cảnh, vẽ mặt v.v... Lúc sau này, nhất là ở 
Miền Nam, hát bội ta trang vận giống như hát Quảng 
Đông nhất là mãy đoàn hát ở Sài Gòn có dịp mua lại 
những xiêm áo các đoàn Quảng Đông qua Việt Nam hát. 
Y phục của hát bội Quảng Đông hay Thượng Hải củng 
căn cứ vào một nguyên tắc như hát bội ta, nhưng có phần 
lòe loẹt, rực rở hơn nhiều. 

Y phục thường dùng trên sân khấu hát bội là: 

Vua: đội mão "cửu long”, mặc áo "long bào” hay "long 
cổn" củng gọi là "huỳnh long châu". Mảo, áo ây có nạm 
hay thêu hình rồng. Lắm khi có thêm một cái đai vàng 
tức là cái thắt lưng. Chân mang hia, ống quần của nghệ 
sĩ cuốn lại bỏ vào hia, ngoài cái quân có một cái áo xiêm 
để che cái quần (ngày nay hát bội đả bỏ cái xiêm, trừ khi 
nào không có mặc giáp hay mảng, vì giáp và mảng che 
khuất, không cần gì thêm một cái áo xiêm cho nực). 


40 


Quan văn: đội mão "văn công" chóp mủ tròn (sứ thần, 
hoạn quan, quân sư), mão "bình thiên" chóp bằng màu 
đen (thái sư, thừa tướng), mão "cánh chuồn" giống như 
của các quan triều. 

Thường triều mặc áo "bào" tay rộng, có "trăng" y như 
áo rộng băng gấm của các quan triều thuở trước. 

Đại triều thì mặc "măng" là áo có hai cánh diều, có 
đai, thêu rồng bốn móng. 

Quan võ: đội mão "đồng cân" màu đỏ, mão "bình 
thiên” màu đỏ hay xanh, mặc áo "long chăn” màu xanh 
hay đỏ, tay hẹp, có đai, rất gọn gàng. 

__ Tướng xuât trận: đội mảo "kim khôi" ba tầng như 
băng đồng, băng sắt, chóp nhọ; mặc áo "giáp" là thứ áo 
dày, có nhiều mảnh thêu rồng phượng, to, dày để đỡ mũi 
tên, sau lưng ngang vai có hai chòm cờ 'Ìịnh tiên" đê ra 
lịnh cho quân sĩ tuân hành; lịnh tiên của nử tướng thì 
xéo, của nam tướng thì vuông. Dù là tướng Phiên hay 
tướng Tống đều có giắt một cặp lông trĩ cho đẹp. 

Như nói trên, ngày nay lắm khi hát bội dùng y phục 
của Tàu, có vẻ bê bộn hơn y phục của ta nhưng rực rở và 
củng đắt giá hơn nhiêu. 

Yêu: xiêm, giáp như của tướng, có khi mặc một cái 
áo màu vàng, vẽ từng lăn đen giống như da hổ, mặc vào 
coi hung dử lắm. 


Kép núi: chít khăn đen ta; dưới vành khăn có cho lòe 
ra ba lớp cỏn con vải đỏ để đỡ cái khăn đen, vải đỏ ấy gọi 
là "khăn hường } mặc áo đen thường của ta lưng có thắng 

'Kiêm trường” là những tấm vải màu thay cái xiêm, có 
thắt " quân giáp ' là những mảnh giáp treo từ thát lưng 
trở xuống (ngụ ý nghèo nàn chưa có cả cái giáp, cả cái 
xiêm), ống quần xếp, cuốn rồi cột lại gọi là quần "xa phu". 
Trên đây là nói theo xưa, ngày nay hát bội cải cách khá 
nhiều. 


41 


Học trò: mặc giống như kép núi (vì học trò là giỏi 
văn, giỏi võ, mặt trắng hay mặt đỏ). 

Đào: hoàng hậu đội mảo "cửu phụng" là một thứ mão 
có tua, hạt kim cương và chạm chín con phụng (Số chín 
tượng trưng vua và hoàng hậu: cửu trùng, cửu long, cửu 
phụng v.v...). 

Vợ quan đội mão "thất phụng", mặc áo rộng, ngoài 
áo rộng có áo thêu tua, khuy gài giữa, không có tay, cũng 
như cái cape của người Tây phương, gọi là áo "bùi tiêm", 
phía dưới mặc "xiêm" dài tới gót chân, mang vớ đi giầy 
Tàu. Đôi khi có thêm một cái đai. 

Đào võ ngày nay mặc áo giáp đào võ của Tàu, xem 
rất gọn và oai vệ, lại thêm thẩm mỹ nửa. 

Vì hát bội thường diễn tuồng rút từ truyện Tàu, nên 
dùng y phục Tàu. Lúc sau này, có những tuồng lịch sử 
Việt Nam, thì họ cũng ăn mặc đúng theo Việt phục. 


III. RÂU TÓC 

Râu và tóc ở trong thành phần sự hóa trang và cũng 
được qui định sẵn. 

Quan Công (Tam Quốc): Râu đen dài năm chòm. 

Quan văn: râu đen dài ba chòm. 

Lão văn, lão võ: râu bạc dài ba chòm. 

Tướng Phiên: râu đỏ. 

Nịnh thần: râu liên tu. 

Học trò: không râu. 

Kép núi: không râu hay râu đen. 

Tướng dữ: râu đen quắn (như Trương Phi, Võ Tam 
Tư, Tạ Ôn Đình). 

Tướng cạnh: râu đen cắt. 


42 


Nên để ý kép mặt xanh thì luôn luôn mang râu đỏ, 
như Cáp Tô Văn, Đơn Hùng Tín, Ngô Tôn Quyền. Chỉ có 
kép Mạnh Lương và kép Giảo Kim trẻ là đặc biệt mặt đỏ 
râu đỏ mà thôi, và kép Lưu Khánh mặt xanh nhưng râu 
dài đen. 

Như ta thấy, râu tóc của hát bội củng không có tính 
thực mà dùng màu râu, râu dài hay ngắn mà tượng trưng 
tính người. Kẻ trung lương chính trực thì mặt trắng hay 
đỏ, râu dài đen bá chòm hoặc năm chòm suôn đuột; bọn 
sủng nịnh tà gian thì mặt mốc râu rìa, võ tướng dử dằn 
thì mặt đen râu quắn, hàng tướng cạnh thì chỉ mang râu 
cắt thôi, tướng "Phiên" (có nghĩa nghịch với triểu đại 
chính thống) thì thường mặt xanh râu đỏ; hề thì râu 
chuột. 


Cúc 
giọng hút 


Hát bội có nhiều giọng, nói lối, hát nam, hát khách, 
xướng, bạch, ngâm, thán, cán, quân bang, quân bài... 
I. NÓI LỐI 

Có bốn cách: lối xuân, lối ai, lối xắng, lối thường. 

1. Lôi xuân: nói chậm rải, nghiêm nghị thường dùng 
để xưng tên, đối thoại. 

2. Lôi ai: dùng để tả tâm sự đau buồn trước cảnh 
sinh ly tử biệt. 

3. Lôi xắng: nói nhanh hơn lối xuân và lối ai, được 
dùng trong lúc giận dử hay khi tỏ bày điêu khí khái. 

4. Lối thường: là lối nói những câu văn xuôi. 


II. HÁT NAM 


Là hát những câu hát được viết theo thể văn vần 
thông thường (lục bát, song thất lục bát, lục bát gián 
thất). Hát nam có 5 điệu tùy theo từng cảnh ngộ: Nam 


44 


xuân, Nam ai, Nam dựng, Nam chạy, Nam biệt và đặc 
biệt là điệu Lý Nam qua ai. 

__1, Nam xuân có sắc buồn nhẹ nhàng và thi vị thường 
diên tả tâm trạng trong những phút ly biệt hay sầu tình 
hoặc dùng để tả cảnh, tả tình. Trước khi vào Nam xuân, 
đào kép thường nói bốn câu hoặc hai câu nói lối xuân rồi 
_mới bắt qua Nam xuân. 

2. Nam ai hát trong cảnh khổ đau não nẻ, diễn tả 
tâm sự đau thương của vai tuồng: cha em, vợ chồng, quần 
. thần... ly biệt. Điệu Nam ai là điệu hát mà đào kép thường 
làm mủi lòng khán giả và cũng qua đó phô diễn tài nghệ 
và hơi hám của mình. Củng như Nam xuân, hát Nam ai 
củng phải bắt đầu bằng những câu lối ai rồi mới vào bài 
chính. 

3. Nam dựng: có hơi xuân, nhưng tiếng phát âm hơi 
dựng đứng để tỏ ra sự cứng rắn của tâm tư. 

4. Nam bán xuân ai là điệu hát nửa xuân nửa ai. 
Những câu vui thì hát. xuân, những câu buồn thì hát qua 
ai, tức tùy theo câu văn mà hát. Đang hát Nam xuân 
muốn qua Nam ai cần phải gạt nước mắt vừa để diễn tả 
cái nôi buôn vừa làm hiệu cho dàn nhạc đổi qua ai. 

5. Nam chạy thường sử dụng lúc bị quân tướng của 
giặc truy nã, hay lúc bị lạc vào rừng. Diễn viên vừa chạy 
vừa hát Nam gọi là Nam chạy. 

6. Nam biệt thường hát trong vợ chồng, mẹ con, anh 
em... sắp từ biệt nhau, kẻ ở người đi. Người đi đả quay 
lại vào trong buồng hát, kẻ ở lại nhìn theo kêu: Bớ phu 
quân, hoặc bớ mẹ, bớ anh rồi hát vào câu Nam biệt (còn 
gọi là Nam dứt). 

1. Nam thoàn (còn gọi là Nam thiền) là giọng hát 
Nam đặc biệt của những vai tăng ni như vai Nguyệt Kiểu 
trong tuồng San Hậu. 


45 


8. Lý Nam qua ai thường hát lúc đào ngồi thêu thùa 
hay mẹ ru con ngủ trong cảnh vắng vẻ cô đơn, hoặc lúc 
hồn ma đưa người qua ải, hay lúc người chỉnh phụ than 
thân trách phận. 


III. HÁT KHÁCH 

Cũng gọi là Bắc xướng, là giọng hát có đờn kèn đưa 
hơi. Nhạc tấu cho hát khách có nhịp nhàng, tiết tấu rõ, 
giọng trầm bổng len nhau tạo nên sắc thái hùng tráng, 
thúc giục và vui tươi. 

Có nhiêu điệu hát khách: khách thi, Khách phú, 
Khách tử, Khách tẩu mã, Khách tửu và đặc biệt là Khách 
Nam liên xướng. 

1. Gọi là Khách th¡ vì câu hát gồm toàn những câu 
thất ngôn (7 chữ), đối nhau hay không thì tùy theo tác 
giả. Khi thì nguyên một bài tứ tuyệt. 

2. Còn Khách phú là bài hát được viết theo thể phú 
lục có vấn đáp. Mỗi câu thường dài hơn bẩy chữ, phổ biến 
là 11 chữ và thường hai câu liên tiếp có đối nhau. Trong 
các lớp tuồng có hai tướng gặp nhau cật vấn nhau về 
nguyên cớ phải cất quân bình phạt hoặc truy bức nhau 
về điều gì quan trọng thì thường hát khách phú. 

3. Khách tử là điệu hát khách dùng khi lâm chung. 

4. Khách tấu mã như tên gọi của nó, được hát lúc 
lên ngựa chạy mau để trốn giặc, trốn tình nhân hoặc phi 
báo việc cần kíp, hay lúc gấp rút xông ra trận mạc. Giọng 
hát vừa nhanh vừa giòn giả như vó ngựa phi. 

5. Khác!. tửu hát trong lúc uống rượu. 

6. Khách Nam liên xướng tức hát khách và hát nam 
chen lộn nhau: một vai hát Nam rồi các vai khác hát 
khách. 


46 


IV. XƯỚNG 

Là nói to lên một cách chậm rãi cho mọi người đều 
nghe. Một vai tuồng mới ra mắt khán giả thường xuống 
bốn câu để bày tỏ tâm tư và hoàn cảnh của mình. 


V. BẠCH 

Là giới thiệu, trình bày, dành cho các vai anh hùng 
nử kiệt nói lên khí phách, chí hướng hoặc bộc bạch thành 
tích oanh liệt của mình. Bạch viết theo thể song thất 
không đối nhau, hoặc hai câu thất - thất có đối nhau, 
hoặc hai câu thất - thất có đối và kế đó là hai câu nửa 
có hay không có đối; đôi khi là bài thất ngôn tứ cú. Bạch 
rồi mới xưng tên. 
VI. NGÂM 

Tức là ngâm thơ. Hát bội củng có lối ngâm thơ, giọng 
xuân, thường sử dụng trong lúc trà dư tửu hứng, hoặc 
lúc xúc cảnh sinh tình để biểu lộ nỗi niềm tâm sự đối với 
một cảnh ngộ hay một thói đời nhân thế nào đó. Trước 
khi ngâm có bốn câu nói lối mở giọng xuân, chấm dứt 
bằng chứ "hồ" ngắn. 


VII. THÁN 

Là than thở. Thán thường được dùng trong cảnh hoạn 
nạn, lúc lòng dạ bối rối, lúc ly biệt, hoặc cô đơn nơi rừng 
hoang núi cao, tha phương. Thán là một giọng buồn, diễn 
trên nền nhạc của bài Xuân nử não nề, u uất. 
VIII. OÁN 

Là uất hận, oán trách dùng khi oán trách số phận 
hẩm hiu hoặc khóc người quá cố. Trên sân khấu hát bội, 
những lời oán có kèm đưa hơi làm đệm thêm những sự 
sầu thảm và hờn oán. 


47 


IX. QUÂN BAN 

Là bài hát, thường 4 câu, được sử dụng như để bố 
cáo mục đích của việc cử binh đi chỉnh phạt, hay về kinh 
vấn tội bọn loạn thần: Đám quân cầm cờ hiệu đứng tại 
cửa buông hát hay đi qua đi lại vài vòng trên sân khấu, 
đồng thanh hát bài Quân ban. Sau Quân ban là điệu 
Hành bình (còn gọi là bắt bài). 


X. HÁT BÀI 
Là điệu hát chúc thọ cho vua, có kèm theo múa. 


XI. NHỮNG GIỌNG HÁT PHỤ 

Còn gọi là "niêu nổi" tức là các điệu hát vặt. Tuy coi 
là phụ nhưng các điệu hát này củng giử vai trò quan 
trọng trong diễn xuất các vai đặc biệt. Đó là các điệu Lý 
quân canh, Lý đão điên, Phường qua Nam Thái, Lý giao 
duyên, hát lảng tháng (một điệu thiền), điệu phù thủy, 
điệu thiền (của vai thây tu), ru con, lý mọi, bài bồi yến, 
bài thăng Bột (công tử Bột), ngâm Kiểu, hát chèo đò, hát 
xẩm... Về sau lại có cả các bài bản cải lương và tân nhạc 
củng được đưa vào danh mục các giọng ca phụ của hát 
bội. 


48 


Sưu tập 


MẶT TUỒNG 


Thực hiện : NGUYỄN VĨNH HUẾ 
Ảnh : NGUYỄN DUYÊN 


49 


TuỂnG sởn HẦU 


KHƯỞNG LINH TA 


51 


DHẦN II 244 ÔNG ˆ 


(TUỒNG SỞN HẬU › 


53 


54 


¬. 
2 
“ 


pÔnG t4“. ó ‹ 


(TUỂNG SỔN HẬU ) 


PHẦN ĐỊNH CONG 


( MÀ w Bo 


568 


57 


59 


TA ÔN ĐINH 


ˆ1 1ù 
LTUONG SỞN HẠU ) 


60 


61 


82 


` 


TUỒNG ĐOAT A ĐẦU ) 


TRƯƠNG PHI 


CHÂU XƯỞNG 


S ' 
(t TUONG QGuA QUAN ) 


_— t6 —~ 


B4 


J2 


$? 


QUAN CÔNG 


ˆ* ^ ¬ ra 
( Tung GIANG TẢ CAU HỌN ) 


À 


-`8MVNVBEEES2.-~.~ 


¬——" —-.<.._.`.`' ` 1. 


^` 


NGÔ TỒN QUYỀN 


^ 


^ 


1% ` 


ˆ ®. 
( tuÔnG GIANG TA CÂU nên › 


66 


TẠO THÁO 


ˆ , / 
( TUONG XICH ĐICH } 


— <4 
SN Z, 
ể 


`.“ 
= 


# %» ` 
QUACH TỦ TRI 


tTUỒNG VÕ HÙNG VƯÒMG 3 


cÀ / tịÌ/ „vV2) 
"Q0 2 


?2 


DƯỎNG CHÂÀN Tử 


k 


tYuỖNG Dòng CHẦN TƯ ) 


_—_—_—— ¬—_ ——_—=-_. <<. 


` 
N 


b, xế 


— “. 
¬. an 


TRIỆU ĐÌNH LONG_. 
(tuỔmno ĐÚewo ©MÂm Tử 9 


LIUÔNG Dưởng €wÂw TỞ ) 
vn 2à xảs k1) Xười 


TẠ HỖ GIÁO _ 


VAN KIM ANH. 


LruỗàG DƯỜNG CHÂN TỪ” ) 


7? 


A' 
ĐATHỒ _. Na 
(TUONG DŨNG CHAM Yư ) 


79 


HAI ĐƯỚNG 


Ộ tuôno MáÁt Đường THAGM TRưo ) 


80 


CAN 


SAI 


( TUÔNG MÃI ĐỦỚMG THASM TRúe ) 


81 


82 


83 


I.inh quan Thô Địa 


85 


86 


® Công 


tử bột. 


[hư sinh, kép văn 


87 


88 


[rane phục tuông 


Lào Tam Xuin 


89 


Tài liệu 
tham khúo 


e Tìm hiểu hát bội của Huỳnh Hữu Hạnh 

e Sự tích và nghệ thuật hát bội của Đoàn Nồng 

e Hát bộ của Huỳnh Khắc Dụng 

e Nghệ thuật sân khấu Việt Nam của Trần Văn Khải 
e Tìm hiểu nghệ thuật tuồng của Mịch Quang 


91 


Mục lục 


e Lời nói đầu 

e Điệu bộ cơ bản 

se Cách hóa trang 

se Các giọng hát 

e Sưu tập MẶT TUỒNG 
e Tài liệu tham khảo 


92 


z 2 Ũ , ˆ 
SỐ TRY THƯỜNG THỨC HÁT BộI 
HUỲNH NGỌC TRÁẢNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản : LÊ HOÀNG 
Biên tập : KIM HẠNH - TRẤN HỮU 
Trình bày bìa : VIỆT HẢI 

Sửa bản in :NGỌC HUYỀN 

Ảnh bìa : Photo ĐỨC HUY 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quân 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 


In 1.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm 
Tại Xí nghiệp In LÊ QUANG LỘC 
Số đăng ký kế hoạch xuất bản 51/79 


do Cục Xuất Bản cấp ngày 17-2-1995 và quyết định xuất 
bản số 288 TN/95 do Nhà xuất bản Trẻ cấp ngày 11.7.1995 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 1995. 


93 


$ 


